Thông tin chỉ phí lắp đặt thiết bị camera gia 
đình Viettel 


Ưu Điểm Nổi Bật Của Camera Viettel Home Trước khi biết giá lắp đặt camera tại 
nhà, khách hàng cần quyết định xem mình sẽ chọn mua thiết bị camera giám sát của 
thương hiệu, đơn vị nào? Tại sao lại chọn thương hiệu sản phẩm đó hay ưu điểm của 
sản phẩm đó là gì? ... Viettel vinh dự là một trong những đơn vị được nhiều khách 


hàng tin tưởng và lựa chọn. 


CHI PHÍ LẮP ĐẶP THIẾT BỊ 
CAMERA GIA ĐĨNH VIETTEL 
LÀ BAO NHIÊU? 


2 


\/[=igx=1E 


telecormn 


Kể từ khi cho ra đời sản phẩm camera giám sát Home Camera Viettel, chúng tôi đã 
đồng hành cùng rất nhiều gia đình trên mọi miền tô quốc. Sản phẩm này được người 
tiêu dùng vô cùng yêu thích bởi nhiều ưu điểm vượt trội: - An toàn 100% do dữ liệu 
hệ thống được xử lý trên máy chủ Viettel - Hình ảnh chuẩn HD và Full HD rõ nét 
nhưng cực nhẹ - Chức năng đảm thoại 2 chiều đơn giản, tiện lợi, phù hợp với gia 


đình có người già và trẻ em. - Trí tuệ nhân tạo có chức năng phân biệt giữa chuyên 


động của con người và đồ vật - Đặt hàng rào - khu vực nhận cảnh báo khi phát hiện 
vật thể lạ. 

- Dễ dàng chia sẻ và phân quyền truy cập cho nhiều người xem (không giới hạn số 
người xem trong cùng tài khoản). - Điều khiển camera dễ đàng, tiện lợi trực tiếp trên 
ứng dụng (app) VHome. - Sử dụng chuẩn nén H265 giúp tối ưu hóa băng thông kết 
nối Internet và không gian lưu trữ. - Hỗ trợ khách hàng 24/7, bảo hành thiết bị l năm 
(12 tháng). Khi lắp đặt camera gia đình cần chú ý điều gì? Lắp đặt camera gia đình 
cần những gì? Có thể thấy mỗi hệ thống camera quan sát bao gồm các thiết bị sau: 
camera, chân đề, cáp truyền tín hiệu, adapter, jack BNC để kết nối giữa camera và 
cáp, bộ truyền hình ảnh và đầu ghi kỹ thuật số. Quan trọng nhất, khi quyết định lắp 
đặt camera gia đình, bạn cần xác định ngân sách của mình. Dự trù kinh phí cụ thể sẽ 
giúp bạn dễ dàng lựa chọn dòng sản phẩm, thiết bị phù hợp với mức sống của gia 
đình mình. Ngoài ra, trước khi mua và lắp đặt camera, bạn cần xác định những câu 
hỏi sau: 

- Mục đích của máy ảnh là gì? Chống trộm hoặc chăm sóc người giả, trẻ em,... -Khu 
vực, khu vực bạn cần quan sát, theo dõi - Đặc điểm thiết kế, địa hình của không gian 
nơi bạn muốn lắp đặt camera gia đình Đối với bạn đọc có nhu cầu lắp đặt camera 
Viettel gia đình nhưng chưa biết chỉ phí lắp đặt là bao nhiêu, để giải đáp thắc mắc 
của khách hàng, Viettel cung cấp bảng báo giá lắp đặt. Camera gia đình cụ thể, chi 
tiết như sau: chỉ phí thiết bị máy ảnh Camera gia đình giá bao nhiêu Hiện tại Camera 
Viettel Home bao gồm 2 sản phẩm nổi bật là camera trong nhà xoay 360 độ và 
camera ngoài trời, giá thành cụ thể như sau: - Camera 360° trong nhà (bán lẻ): 
850.000 vnđ - Camera ngoài trời (áp dụng lẻ): 1.100.000 vnđ Ưu đãi đặc biệt dành 
cho khách hàng sử dụng internet cáp quang Viettel, nếu khách hàng đăng ký gói 
cước này chỉ còn 720.000đ/bộ camera trong nhà và 1.000.000đ/bộ camera ngoài trời. 


lưu trữ đám mây 


Phí gói dịch vụ lưu trữ Khi mua sản phẩm Camera Viettel Home, bạn chỉ cần thanh 
toán thiết bị camera và mua thêm gói lưu trữ data. Hiện tại Viettel hỗ trợ 4 gói dung 
lượng với giá cước cụ thê như sau: - Gói cước sử dụng và lưu trữ trong vòng l ngày 
(1 day) với giá 16.000đ/tháng/camera - Gói cước sử dụng và lưu trữ trong vòng 3 
ngày (3 days) với giá cước 22.000đ/tháng/camera. - Gói cước sử dụng và lưu trữ 
trong vòng 1 tuần (7 ngày) với giá 36.000đ/tháng/camera - Gói cước sử dụng và lưu 
trữ trong vòng I tháng (30 ngày) với giá cước 120.000đ/tháng/camera. Trên đây 
chúng tôi đã giới thiệu các mức giá lắp đặt camera gia đình sản phẩm của Viettel 
một cách chỉ tiết và đầy đủ nhất. Nếu có nhu cầu lắp đặt hệ thống camera cho ngôi 
nhà của mình, đừng quên liên hệ tông đài Viettel theo hotline 18008168 (miễn phí 
cước) ngay nhé! 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/chi-tiet/chi-phi-lap-dat-thiet-bi-camera-ø1a-dinh- 


vIieftel-la-bao-nhieu/10829052 


